Công ước UNCLOS 1982 và vân đề Biển Đông 


Iof3 


Kinh (ế 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/print_article&xi=18677 


và tư báo 


®n line 


CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Công ước UNCLOS 1982 và vấn đề Biển Đông 


14:26 | 04/08/2021 


Cuối tháng 7/2021, Tạp chí Asia Policy , thuộc Nhà xuất bản The National Bureau of Asian Research đã xuất bản bài 
nghiên cứu “Probing Vietnam s Legal Prospects in the South China Sea Dispute ” 
Hồ Mạnh Tùng và Vương Quân Hoàng thực hiện [1]. Các tác giả đã tìm hiểu sâu về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luậ... 


Bài viết này mang ý nghĩa giới thiệu, tóm tắt nội dung của một bài 
nghiên cứu gốc. Vấn đề Biển Đông và UNCLOS là vấn đề rộng lớn và 
phức tạp, vì vậy, bài viết chỉ có tính chất tham khảo thông tin. 


Luật quốc tế có một vai trò quan trọng trong định hướng giải quyết 
tranh chấp giữa các nước, đặc biệt trong trường hợp tranh chấp đa 
phương tại Biển Đông. Trong bài phát biểu tại Singapore ngày 
27/7/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nhận định, 
các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý 
và Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia ven Biển Đông duy trì chủ quyền của 
mình theo luật quốc tế [2]. Sau đó, trong chuyến thăm cấp cao tại Việt 








do ba tác giả Nguyễn Tô Hồng Kông, 





Với góc nhìn cụ thể về việc Việt Nam có 
thể áp dụng Công ước UNCLOS như thế 
nào, bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí 
Asia Policy cuối tháng 7khác với một số 
nghiên cứu trước đó về vai trò của Luật 
quốc tế trong giải quyết tranh chấp giữa 
Việt Nam và Trung Quốc. 








. lạ 
4 B 

















Nam trong hai ngày 28 và 29/7 [3-6], Bộ trưởng Mỹ Lloyd Austin cũng đã bàn thảo vấn đề an ninh khu vực Biển Đông với 


Thủ tướng Phạm Minh Chính [5]. 


Hầu hết các quốc gia châu Á đều tham gia ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 





Biển Đông luôn là một trong những vấn đề được quan tâm tại Việt Nam. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong 
thời kỳ hiện đại phần nào đó luôn trong trạng thái căng thẳng vì Biển Đông [1]. Trong bài nghiên cứu The Same Bed, 
Different Dreams' of Vietnam and China: How (Mis)trust Could Make or Break lt của nhóm nghiên cứu Trung tâm Nghiên 
cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường đại học Phenikaa vào năm 2019, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được 
gọi tên bằng một thành ngữ: “Đồng sàng di mộng” [7]. Hiện tại, Việt Nam và Trung Quốc đều đang tìm hướng giải quyết 
cho vấn đề Biển Đông bằng “biện pháp hòa bình trên các cơ sở luật pháp quốc tế” [5]. 


Về cơ bản, hầu hết các quốc gia châu Á đều tham gia ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. Tuy 
nhiên, không phải quốc gia nào cũng giải quyết tranh chấp trên biển dựa trên Công ước UNCLOS. Như đã đề cập ở trên, 
điều này xuất phát từ việc mối quan hệ giữa hai nước có tranh chấp có thể rạn nứt lớn, nếu sử dụng một cơ chế bên 


ngoài để giải quyết tranh chấp. 


Quá trình giải quyết tranh chấp theo Công ước UNCLOS về cơ bản bao gồm ba giai đoạn, được tổng kết như ở Hình 1. 


Hình 1. Quá trình giải quyết tranh chấp theo UNCLOS (ðiên dịch và trích dẫn từ Ï1]). 


8/8/2021,9:16 PM 


Công ước ƯNCLOS 1982 và vân đê Biên Đông https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(ð/print_article&xi=18677 


Nghĩa vụ hòa giải 
tranh chắp bằng 
biện pháp hòa 
bình 


Lựa chọn một trong bỗn 
— , / cơ quan có thẩm quyên 


xem xét hòa giải (Điều 


Nghĩa vụ trao 


Ị 
đồi quan điểm | | | 


Các nghĩa vụ quy | - định hàng hải, và 
định bởi các hiệp | | \\ (  Quyêtđinh chung \ quần sự 
định chung, khu = / \Á \  Í cuộcvà các hiệu lực b 
/c, hoặc song Í / \_ rằng buộccủa quyết 
phương 


Giai đoạn 1: Đàm phán và thỏa thuận hòa bỉnh dựa - - Giai đoạn 3: Hòa giải bắt buộc không rằng buộc 
trên đồng thuận Giai đoan 2: Tiên trình hòa giải bất buộc kèm theo các 
quyết định có ràng buộc 


Theo đó, giai đoạn 1 sẽ là biện pháp hòa bình. Sau đó, khi các thủ tục pháp lý được kích hoạt (Giai đoạn 2), một trong 
bốn cơ quan thẩm quyền sẽ được chọn để xử lý, các phán quyết được đưa ra lúc này sẽ có ràng buộc. Tuy nhiên, một bên 
có thể tuyên bố không tham gia hòa giải vì các lý do khác nhau. Điều này sẽ dẫn tới Giai đoạn 3, đó là việc hòa giải bắt 
buộc, nhưng không có ràng buộc. 


Tuy nhiên, quá trình thực tế hiếm khi đơn giản như vậy. Nhóm nghiên cứu Nguyễn Tô Hồng Kông, Hồ Mạnh Tùng và 
Vương Quân Hoàng đã tìm hiểu kỹ lưỡng về hai trường hợp cụ thể là Vụ Philippines kiện Trung Quốc về Tranh chấp chủ 
quyền Biển Đông (2013-2016) và Vụ Hòa giải Biển Timor giữa Đông Timor và Úc (2016-2018) để có thể đúc rút các gợi ý 
quan trọng cho Việt Nam. 


Nếu Việt Nam có tìm tới các biện pháp pháp lý, việc cần làm trước tiên là chứng minh rằng, tất cả các biện pháp thỏa 
thuận song phương đã không đạt được hiệu quả và điều này cần rất nhiều bằng chứng cụ thể. Thực tế, hiện nay trong 
các cuộc tọa đàm song phương, cả hai quốc gia đều tuyên bố sẽ có gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Vào năm 
2011, một hiệp ước 6 điểm đã được ký kết giữa hai quốc gia về các nguyên tắc chung trong giải quyết các tranh chấp về 
biển. Trong đó, điểm số 3 nhấn mạnh hai quốc gia sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Chính 
vì vậy, việc chứng minh các biện pháp hòa bình đã thất bại sẽ rất khó khăn. 


Tiếp đó, Việt Nam cũng cần chứng minh mối quan tâm không nằm ở phán quyết về chủ quyền lãnh thổ và phân định 
ranh giới biển. Dựa trên UNCLOS, Việt Nam cần quan tâm tới quyền được hưởng các nguồn tài nguyên sinh vật và không 
phải sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive economic zone-EEZ) và thầm lục địa của mình. Cuối cùng, Việt 
Nam cũng cần lưu ý, Điều 298 của UNCLOS không xem xét các tranh chấp liên quan tới các hành động quân sự và hành 
pháp liên quan tới nghiên cứu biển và đánh cá. Hiện tại, việc Trung Quốc không miêu tả các hành động của họ ở Biển 
Đông mang tính quân sự chính là một điểm có thể tranh luận được. Vì Trung Quốc coi các hành động đó là các hành 
động dân sự (dựa trên các tuyên bố công khai), nên theo các tác giả, Điều 298 có thể sẽ không được áp dụng. 


Về cơ bản, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm gần gũi về địa lý, văn hóa và chính trị nên hai quốc gia vẫn luôn ở vị trí 
“đồng sàng” [7J. Tuy vậy, lịch sử, tham vọng và mối quan hệ với các quốc gia khác cũng khiến Việt Nam và Trung Quốc có 
những mục tiêu riêng biệt. Trong thời kỳ hiện đại, dù là hai quốc gia có mối quan hệ hợp tác toàn diện chiến lược, nhưng 
vẫn còn đó có những dấu hỏi về niềm tin giữa hai quốc gia [6] và ở đây giải quyết vấn đề Biển Đông có tính then chốt cho 
sự phát triển của cả hai [8]. 


Với góc nhìn cụ thể về việc Việt Nam có thể áp dụng Công ước UNCLOS như thế nào, bài nghiên cứu khác với một số 
nghiên cứu trước đó về vai trò của Luật quốc tế trong giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tác giả Stein 
Tønnesson năm 2020 đã gợi ý rằng, Việt Nam và Trung Quốc có thể rút ra nhiều bài học từ quá trình ký kết Hiệp ước về 
Biên giới đất liên năm 1999 và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng để ký kết được các 
văn bản song phương quan trọng này có thể mất rất nhiều năm; Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ là kết quả nhiều đợt 
đàm phán từ năm 1973. Vì đàm phán phân định ranh giới luôn là vấn đề gây tranh cãi, thay vì chú trọng vào phân định 
lãnh hải, bài nghiên cứu của nhóm nhấn mạnh vào việc bảo lưu các quyền lợi (quyền có vùng biển” - maritime 
entitlements) và quyền pháp lý của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) và thâm lục địa. 


Nhóm nghiên cứu hy vọng bài viết sẽ đóng góp các thông tin quan trọng, vì sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam [9,10]. 
Tài liệu tham khảo 


[1Ì Nguyen HKT, Ho MT, Vuong QH. (2021). Probing Vietnams Legal Prospects in the South China Sea Dispute. Asia 
Policy, 16(3), 105-132. 


[2] Bảo Duy. (2021). Bộ trưởng Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc, cam kết hỗ trợ các nước ven Biển Đông. Tuổi Trẻ. 
URL: https:⁄⁄tuoitre.vn/bo-truong-my-bac-bo-yeu-sach-cua-trung-quoc-cam-ket-ho-tro-cac-nuoc-ven-bien- 
dong-20210727184202488.htm 


[3] Nhật Đăng. (2021). Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam. Tuổi Trẻ. URL: https://tuoitre.vn/bo-truong-quoc- 
phong-my-tham-viet-nam-20210728132452591.htm 


[4| TTXVN. (2021). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Tuổi Trẻ. URL: https://tuoitre.vn 
/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-bo-truong-quoc-phong-hoa-ky-20210729142448345.htm 


2of3 8/8/2021,9:16 PM 


Công ước UNCLOS 1982 và vân đề Biến Đông 


3 of3 


[5] TTXVN. (2021). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Tuổi Trẻ. 
URL: https://tuoitre.vn/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tiep-bo-truong-quoc-phong-hoa-ky-lloyd-austin- 
20210729162033375.htm 


[6] Nhật Đăng. (2021). Việt - Mỹ kỳ vọng tiếp đà hợp tác. Tuổi Trẻ. URL: https://tuoitre.vn/viet-my-ky-vong-tiep-da-hop- 
tac-20210730093247117.htm 


[7] Vuong QH, Vuong TT, Nguyen THK, Ho MT. (2019). The same bed, different dreams' of Vietnam and China: how 
(mis)trust could make or break It. European .Journal of East Asian Studies, 18(1), 93-128. 


[B| Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng. (2009). Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá. NXB Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 


[9] Vuong QH (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nature Human 
Behaviour, 2(1), 5. 


[10] Vuong QH. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(7811), 149. 


Hồ Mạnh Toàn, Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường đại học Phenikaa 


URL: https:/⁄/kinhtevadubao.vn/cong-uoc-uneclos-1982-va-van-de-bien-dong-18677.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(ð/print_article&xi=18677 


8/8/2021,9:16 PM 


